GHI CHÉP LỜI THÂY 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


TRIỄN KHAI 


TRI KIÊN GLẢI THOÁT 


PHÁP THOẠI HÒN SƠN 


(29/5/2012) 


MỤC LỤC 


I- TRIÊN KHAI TRI KIÊN GIẢI THOÁT 
I- PHẦN VÂN ĐẠO 


TRIÊN KHAI 
TRI KIÊN GIẢI THOÁT 


‹. 
sc.see 


I- TRIÊN KHAI TRI KIÊN GIẢI THOÁT 


Thầy xin nhắc lại, quý phật tử hãy nghe cho rõ: Đạo Phật là đạo của con người. Cho nên, 
con người không tu thì thôi mà tu là có giải thoát. Muốn giải thoát thì phải tu đúng chứ không thể 
tu sai được. Bởi vì đạo Phật đã bị người ta dìm gần như mất gốc, vì vậy hôm nay Thầy bơi móc 
làm cho nó sáng tỏ cái đường lối của đạo Phật, đề cho quý Phật tử các con được thấu rõ cái đường 
đi của đạo Phật như thế nào, nó là đạo đức con người. 


Con người sinh ra làm người quá khổ, có thân là khổ, khổ vì bệnh tật, khổ vì mọi ưu phiền 
ở đời. Mà muôn thoát khô chỉ duy nhât có đạo Phật mới đem lại cho con người thoát khô mà thôi. 


Thây là người Việt Nam chứ không phải là người ngoại quôc, các con là người Việt Nam 
mà các con không tiêp nhận được cái lời nói Việt Nam, cho nên cứ tu sai, không có chịu tu đúng. 


Cho nên hôm nay Thầy xin nhắc lại để cho các con hiểu, muốn tu thì phải thưa hỏi cặn kẽ 
cách thức tu như thế nào đúng, như thế nào sai. Bởi vì đạo Phật không phải là đạo nhiếp tâm đề 
rồi diệt ý thức, làm cho chúng ta ngồi giống như con cóc, nó không phải vậy. Không phải làm cho 
chúng ta tu hành theo cái kiểu theo thiên Đông Độ mà chúng ta đã thấy. 


Mà đạo Phật triển khai tri kiến của chúng ta làm cho chúng ta hiểu biết một cách rộng rãi, 
làm cho chúng ta giải thoát. Cho nên, trong con đường tu tập của đạo Phật là con đường trí tuệ. 
Thây từng nhắc là phải triển khai tri kiến. Mà muốn triển khai trị kiến đó, chúng ta thường có 
những tâm niệm, tâm niệm thiện có, tâm niệm ác có. Chúng ta triển khai để tìm hiểu cái thiện này 
nó đem lại lợi ích cho mình, cho người hay hoặc là chỉ có cho một mình mình hay chỉ cho một 
mình người khác. 

Cái thiện của đạo Phật là làm thế nào cho chúng ta sống một đời sống đạo đức không làm 
khổ mình khổ người. Còn nếu còn làm khổ người khác, khổ mình là không phải thiện của đạo 
Phật. Cho nên trong cái sự tu tập các con nhớ kỹ: Một lời nói, một cái nhìn, một hành động của 
chúng ta làm cho người khác buồn phiền đó là chúng ta đã thiếu đạo đức. Chúng ta phải tự sửa 
mình, tự răn mình đề cho mình trở thành một con người có đạo đức, chứ không phải để hơn thua 
nhau. Ở trên đời này, con người không có con người nào thua người nào hết, dù là mình có học 
thức cao đi nữa thì cái sự học thức của mình chẳng qua là tri kiến ở đời mà thôi, chứ đừng nghĩ là 
mình tu hơn, tu g1ỏi. 


Cũng như các con đã được tu theo Thầy, các con đừng nghĩ các con giỏi, các con hay. Không 
phải đâu! Người ta cũng sẽ tu được như mây con vậy, mây con giải thoát thì người ta cũng giải 
thoát như vậy. Cho nên, chúng ta không tu tập theo cái kiểu hơn ai hết, mà chúng ta tư duy suy 
nghĩ ngay từ tâm của chúng ta, nó có sự giải thoát hay là không, có làm khổ mình, khổ người hay 
là không? Đó mới chính là chỗ tu tập của chúng ta. 


Cho nên con đường tu của đạo Phật là con đường rất dễ, không có khó khăn. Tu bằng sự 
hiểu biết, tu bằng tri kiến giải thoát của chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải có chánh kiến. Bởi vì 
trong Bát Chánh Đạo, lớp Chánh Kiến là lớp chính, vậy mà chúng ta không học cái chánh kiến mà 
chỉ thấy tà kiến thì làm sao chúng ta hết đau khổ được. Cho nên chánh kiến mấy con phải học như 
thê nào? 


Thấy đống lửa thì mấy con thấy chánh kiến như thế nào? Thấy nó âm, thấy đốt lên nó đốt 
cháy! Sự thật ra mấy con đốt như vậy mấy con có biết bao nhiêu côn trùng nó đang ăn cái cây đó, 
nó đang bị chết không? Các con đâu hiểu được!? Mấy con tìm hiểu coi, phải có không? Do đó, 
mấy con đừng có làm cái điều đó. Trước khi đốt hay làm một điều gì đó, mấy con tìm cách, dùng 
một cái rựa, cái dao hay một vật gì đó chẻ ra để cho những con vật đang ăn cái cây đó nó đi ra. 
Làm như vậy giúp cho mấy con có tính cân thận, đức tính cân thận rất cần thiết cho con người 
chúng ta. Mấy con thất bại là do thiếu cân thận. 


Sự thật ra, mãẫy con làm, mấy con cần thận từng cái hành động của mấy con, từng cái việc 
làm mấy con, mấy con tư duy suy nghĩ rất là kỹ lưỡng để không làm khổ mình, không làm khổ 
người, không làm khổ chúng sanh. Đó là trí tuệ rất là tuyệt vời. Cho nên hôm nay Thầy dạy mấy 
con, đạo Phật là đạo đức của con người. Chúng ta chỉ cần học đạo đức trong lớp Chánh Kiến. 


Tiếc vì, Thầy dự định cất cái trường có 8 lớp, lớp Chánh Kiến là cái lớp đầu tiên để triển 
khai cái tri kiến hiểu biết của các con, để giúp cho các con nhìn mọi vật xảy ra xung quanh các con 
mà các con giải thoát. Các con không làm khổ ai, không làm khổ mình, không làm khổ loài vật, 
bởi vì chánh kiến thì các con đâu có làm khô ai đâu. Bây giờ nói chánh kiến, mấy con nói chứ sự 
thật ra hiểu qua danh từ chữ nghĩa của nó, nhưng mấy con làm sao hiểu rõ về ý nghĩa hành động 
từ chánh kiến được. 


Ví dụ, đưa tay ra tay vô như thế này, các con biết có chánh kiến hay tà kiến? Nếu thiếu cần 
thận là tà kiến, nếu mấy con cần thận là chánh kiến. 
__ Bởi vì cái lớp Chánh kiến rất cần mà tuổi Thầy lớn, mà người để đứng dạy cái Lớp Chánh 
Kiên lại chưa có người. Rât tiệc! 
Tám lớp học của đạo Phật từ Chánh Kiến cho tới Chánh Định, mà không được dạy từng lớp 


một cho đến lớp cuối cùng của nó, làm sao mấy con hiểu được mấy con, làm sao mấy con sống 
cho đúng những cái điều mà đức Phật đã dạy chúng ta. 


Đức Phật chết đi, đề lại cho chúng ta một gia tài quá quý máy con. Không có gì quý hơn là 
những lời Phật dạy đê đem lại sự giải thoát cho chúng ta, đem lại cho chúng ta không còn đau khô 
nữa mây con. 


Thầy mong rằng, sức khỏe Thầy càng ngày càng khỏe hơn để rồi lần lượt những cái lớp học 
sẽ được mở ra. Trong số các con đây, Thầy sẽ chọn trình độ kiến thức mấy con hiểu tương đương 
như nhau cho vào lớp Chánh Kiến. Từ cái lớp Chánh Kiến đó, mấy con đã học qua rồi cho mấy 


con qua cái lớp Chánh Tư Duy. Đi từng lớp vậy, thử hỏi làm sao mấy con còn làm đau khổ mình 
được? 


Nhưng tiếc vì quá chậm, và đồng thời trước kia không thể làm nhanh được. Tuổi còn trẻ, 
còn khỏe, về lớp học thì Nhà nước bảo cần phải xin phép đàng hoàng chứ không xin phép thì 
không cho, mà phải dạy theo chương trình giáo dục của Nhà nước. Mà chương trình giáo dục của 
Nhà nước, mấy con thấy, nội cái đạo đức dạy cho các em còn chưa sao cả, mây con. Lễ ra các em 
học những lớp học từ mẫu giáo cho đến tiêu học. Trẻ em của chúng ta mà được học đạo đức của 
đạo Phật, có đạo đức đều là những đứa con ngoan, làm cho gia đình hạnh phúc, xã hội sống rất là 
an vui. Nhưng người ta đâu hiểu được! 


Cho nên, Thầy nghĩ rằng Thầy sẽ viết bộ sách Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả, để cho mọi 
người đọc để biết cách sông yêu thương và tha thứ, nhưng bây giờ làm sao làm được, vì tuổi cao 
SỨC yêu rồi. Bây giờ Thầy còn sông, nhưng sức khỏe mình lại yêu, hồi xưa một ngày Thầy có thể 
ngồi viết một ngày cuôn sách cả mây trăm trang, 5, 6 trăm trang; còn bây giờ môi ngày chỉ viết 
được cở chừng 2 trang, mỗi trang chỉ 5 - 10 dòng là hết sức. Sức khỏe nó kém như vậy đó. Cho 
nên, còn bao nhiêu điều mà Thầy viết cho người Việt Nam của chúng ta mà chưa làm được. Thầy 
rất tiếc! 

Cho nên, Thầy mong sao có người thừa kế, Thầy đang chọn người thừa kế mấy con. Người 
thừa kế của Thầy không phải lấy cái tài học để chứng minh, vừa đức hạnh mà vừa tài học. Có trình 
độ như vậy mới là người thừa kế của Thầy. 


Các con thấy, cuộc đời Thầy không bao giờ làm cho một con vật đau khổ, tức là đức hạnh 
của Thầy như vậy đó. Và những sách vở Thầy viết thường đem lại đức hạnh cho mọi người, cho 
tất cả chúng sanh. Vì vậy mà Thầy thấy, tuổi già sức yếu cũng là một điều không lợi ích cho xã 
hội mây con. Quá tiếc! Nhưng biết làm sao hơn, mong sao trong các con sẽ có những người sẽ nối 
tiếp bàn tay, làm công việc kế tiếp. 


Sách vở, nó không khó! Nhưng làm sao xây dựng được cái bộ óc đạo đức của mình đê câm 
cây việt của mình, việt ra những đạo đức, cái đó là cái quan trọng. 


Nói đạo đức thì ai nói cũng được, nhưng dạy người hành động đạo đức thì không biết hành 
động nào là đạo đức, hành động nào dạy cho người lớn, mà hành động nào dạy cho trẻ em. Đạo 
đức coi vậy chứ nó phải có từng cấp độ, chứ không phải đụng đâu dạy đó. Trẻ em phải học đạo 
đức như thế nào? Và dạy cách thức dạy nó như thế nào? Còn người lớn dạy như thế nào? 


Thí dụ như, trẻ em các con dạy tập cho làm quen cái hành động đạo đức thì đứa nào nó cũng 
có đạo đức, còn con lý thuyết suông cho nó đọc vanh vách chứ nó không có làm được chút nào. 
Như mấy con hiểu cái chỗ đó, nội bây nhiêu đó không thì mình đã thấy rồi. Ở trường thầy cô giáo 
dạy giáo dục công dân cũng là đạo đức đó, nhưng mà các con có thấy cái hành động đạo đức qua 
cái hành động sông của chúng hay là hành động để trả bài cho có, lấy điểm mà thôi. Rất đau lòng 
mấy con! 


Nhiều cái ví dụ để chúng ta đưa ra cho các em nhớ những cái ví dụ đó là những hình ảnh đó 
là đạo đức: 


- Một em bé nắm tay dắt một bà cụ ăn xin đi ngang qua đường cũng là hành động đạo đức. 
Thây chưa, nó đơn giản chứ đâu có gì đâu! 


- Giúp một người nghèo khô một bát cơm khi họ đói lòng cũng là đạo đức mấy con. 
- Cho một con chó nó đói một năm cơm cũng là đạo đức mây con. 


Đâu phải chỉ riêng con người mới đạo đức, mà đôi với con vật thì mình sông như thê nào 
cũng phải có đạo đức chứ! Cho nên, từng con vật nhỏ đên con vật lớn đêu sông có đạo đức thì thử 
hỏi con người mình không đạo đức với con người sao? Con đặt câu hỏi thì mây con thây rât rõ. 


Cho nên hôm nay Thầy nói đơn sơ thôi và đồng thời chúng ta cùng nhau đóng góp, mỗi 
người một cây viết thì may ra thì khi mà viết xong những tác phẩm đạo đức như vậy, mây con 
chưa vừa ý thì mấy con cứ gởi đến Thầy, Thầy sẽ chịu khó Thầy đọc lại. Những cái khuyết điểm, 
Thây sẽ gạch những câu nó chưa đúng, chỉ giúp những ý kiến cho mấy con làm cho đúng hơn, đẹp 
hơn, hành động tốt hơn. Mẫy con VIẾt, về đạo đức mà nó thiếu những hành động gì, hành động gì 
Thây sẽ gạch ở dưới cái chỗ con muốn nói, để chỉ rõ cho con đây là thiếu hành động đạo đức. 
Ngôn từ thì có đủ đó, nhưng mà hành động thì chưa có. Làm như vậy thì mấy con sẽ trợ giúp cho 
mấy con càng ngày càng có những người có đạo đức hơn. 


Đến đây Thầy xin chấm dứt, các con có hỏi Thầy gì nữa thì Thầy sẽ trả lời cho các con vì 
vấn đề tu hành nó có nhiều cái khó khăn chứ không phải. dễ, sợ tu sai thì mấy con tu mà những cái 
gì khó khăn thì cứ hỏi, chỗ nào cần trả lời riêng thì Thầy không trả lời ngay bây giờ, mà trả lời 
chung Thầy sẽ trả lời ngay bây giờ. Bởi vì cái chung là cái của mọi người đang bị vướng mắc; còn 
cái riêng là cái đặc biệt của người đó mà thôi, nếu mà trả lời chung thì mấy con sẽ nghe bắt chước 
với nhau như vậy thì mấy con đã tu sai cái đặc tướng của mình, thành ra kết quả nó không có. 


Rôi, các con có gì thì cứ hỏi, còn không thì chúng ta sẽ nghỉ. 


Mấy con nhớ, mấy con hỏi là những cái mà mấy con đang sống, đang thực hiện tu tập, bởi 
vì các con có hành động ở trên những việc làm đó, có nói, có sông trên những việc làm đó thì cứ 
hỏi nó mới có lợi ích mấy con hỏi; nếu không thì không có lợi ích gì. Hỏi để chơi thì thôi không 
nên hỏi, mà hỏi để chúng ta càng ngày càng trở thành một người có đạo đức tốt hơn và tốt hơn nữa 
thì mấy con cứ hỏi đi. 

Mấy con tu tới đó chưa mà hỏi tới đó. Thì như vậy là tuệ hả? Phải sửa lại, mình có kinh 
nghiệm tu đến chỗ nào thì mình hỏi chỗ đó. Đừng có hỏi hơn cái mình tu. Mà hỏi hơn cái mình tu 
coi chừng nó lòi ra Thây biết. Bởi vì đối với Thầy một ngày mà không tu mà nói tôi tu thế này thế 
khác. Thây biết nói dối. Thầy biết nhưng mà Thầy không nói ra. Nhưng mà Thầy biết mình nói 
như mình tu như thế này thế khác, nhưng sự thực ra mình nói đối. Lồi cái nói đối với mình. Thành 
ra mắc những cái lỗi gọi là tầm thường nhưng thật ra nó không tầm thường đâu. Ngày xưa đứ Phật 
dạy La Hầu La con trai của mình. Khi mà mình nói dối một lời cũng như nước rửa chân, không 
dùng gì được hết chỉ có đồ thôi. Các con biết rằng cái nói đối quan trọng lắm chứ không phải 
không đâu. Cho nên cái mà mình nói là phải chính bản thân mình hành động mình sống, mình làm. 
Cái đó thì mình nói ra. Cần xem lại chính mình thì cái người nghe người ta cũng biết, nghe mình 
sẽ lọt cái nói dối làm cho mình trở thành cái người không tốt. Cũng như nước rữa chân chỉ còn có 
đem đồ thôi chớ không xài được nữa. Cái gì nói cái đó. Bắt đầu bây giờ các con hỏi. 


H- PHẢN VẤN ĐẠO 


- Hỏi TÙÌ' Con tụ tâm bất động, con ở nhà tu tâm bắt động, con nghĩ rằng là con muốn 
tụ thêm cái Định Sáng Suốt nữa thì có được hay không ạ? 


- _ Đáp: Con tu tâm bất động mà không biết mình tu đúng hay là sai rồi lại tu thêm một 
pháp nữa. Coi chừng! Chưa đâu! Khi mà tu tâm bất động, nhiều khi con ức chế, con làm cho nó 
bất động thì đó là con đã tu sai rồi mà con cứ nghĩ rằng bây giờ nó bất động. Nghe nó bất động, 
thật sự ra Thầy giải thích cho mấy con biết: 


Nói tâm bất động chứ thực sự ra không phải tâm bất động. Tâm động! Bởi vì đạo Phật là đạo 
trí tuệ mà, cho nên trí tuệ nó mới động, tất cả chỗ nào nó cũng soI sáng hết. Cho nên, nói bất động 
là vì nó không đem các pháp ác tới làm động chúng ta được gọi là tâm bất động. Nhưng sự thật ra 
nó động đủ thứ hết, cái tri kiến của nó hiểu biết đủ mọi mặt hết, như vậy mới gọi là động. 


Cho nên vì vậy mà, khi tu tập cần phải hỏi kỹ lưỡng trong vấn đề triển khai cái trí tuệ của 
chúng ta. Và khi tu tập chúng ta phải hiểu, tu hơi thở hoặc tu nhiếp tâm như thế nào đúng, như thế 
nào salI, phải hỏi kỹ, nếu không khéo thì bị ức chế, vấn đề đó là vấn đề rất là quan trọng. Cho nên, 
người dạy đạo người ta dạy mình nhiếp tâm trong hơi thở 15 phút. Khi đã nhiếp được rôi thì người 
ta bảo đình chỉ ngay liền không có được tu nữa, người ta bảo triển khai qua một phương pháp khác 
tu liền, chứ không được ở đó trú nhiếp ở trong hơi thở thì không được. Còn mây con tu hơi thở, 
chỉ biết có một hơi thở thôi thì trật à. Mình phải sáng suốt hiểu chỗ đó thì tu mới chắc ăn mấy con. 


-=-o0O--- 


Hói 2EÌ: Khi mà Thầy dạy íu tâm bất động, con bị cảm thọ, con đuổi mà nó không đi được 
bao nhiêu á! Thế nhưng mà con vẫn cảm thấy con không sợ về cảm thọ, nó vẫn còn ở trong thân 
con, nhưng mà con không sợ nó thì nó đã bắt động về cảm thọ chưa qạ? 


Đáp: Một là con chỉ gan ruột thôi, chứ chưa phải là tâm bất động. 


Tâm bắt động, thí dụ như cái đầu con đang nhức này, phải không? Con đang cảm nhận, con 
biết cái đầu con đang nhức. “7m bắt động, thanh thản, an lạc, vô sự, tất cả những bệnh này 
hãy đi đi, ta không có sợ bệnh nào hết!”, con chỉ tác ý một lần cho đến ba lần thì con thấy cái 
nhức đầu này nó hết thì đúng. Còn một đến 3 lần mà còn nhức đầu, mà con cứ tác ý một câu 
đó, “Tâm bắt động, thanh thản ” thì coi chừng con đã nhằm lại, niệm cái câu đó. 


- Vậy là con đi vào ức chế hả Thây? 
- Úc chế. 
- Con xin cảm ơn Thây. 


Mấy con thấy chưa, tu nó không phải khó nhưng mà nó khó, sai một chút là không kết quả 
đâu. Mình vât vả, mình cực khô, mình cũng quyết tâm tu chứ không phải là mình tu chơi đâu, mà 
rôt cuộc rôi kêt quả nó chăng ra gì hêt. Cho nên, khi mình muôn tu một pháp nào đó thì mình phải 
thưa hỏi. 


Bây giờ nói pháp Thân Hành Niệm, tại sao thầy nói ở trong sách: “uốn chứng đạo phải tu 
pháp môn Thân Hành Niệm ”? 


Thân Hành Niệm, mới tu tập thì mấy con phải đi kinh hành, nhưng mà thời gian đi kinh hành 
như vậy nó tĩnh giác, nó không bị hôn trầm thùy miên rồi thì mấy con bỏ ngay liền cái đi kinh 
hành chứ đâu phải cứ đi kinh hành hoài. Phải thay đổi liền, để rồi mình tiến tới tu chỗ khác nữa, 
chứ đâu phải chỗ đó đâu. Bây giờ nó tĩnh như vậy rồi thì các con phải triển khai tri kiến giải thoát, 
thì như vậy con sẽ nối tiếp được, làm cho trí tuệ con sẽ hiểu biết rộng rãi, chứ đâu phải cứ nhiếp 
tâm vô chỗ đó đâu. Càng ngày càng tu hành tiến bộ, chứ không khéo là sẽ không tiến bộ. 


-=-o0O--- 


Húói 3Š: Mô Phật! Kính thưa Thấy! Con là Diệu Tâm, con có đứa con gái con là Diệu Minh, 
vừa rồi nó có đưa cho các em ở trong trường làm bài tập của Thây là đạo đức làm người và cháu 
con nó học lớp 7. Trong khi đó làm bài xong thì các em làm được 38 bài thì thây giáo chấm, những 
bài các em viết rất là dễ thương, thì có em nói rằng: Nếu nó là Chủ tịch nước thì nó sẽ đưa bài 
pháp của Thây dù là bất cứ người dân nào trên đất nước này nó cũng cho một cuốn sách Đạo Đức 
Làm Người của Thây, vì cuốn sách đó quá tuyệt vời, đạo đức môi trường và đạo đức hiểu sinh. 
Nhất là đạo đức hiếu sinh, nó sẽ ăn chay dân dân thưa Thây. 


Có nhiêu giải nhưng em đó được giải khuyến khích, còn giải đặc biệt, em đó là gia đình của 
công an, ông nội bị tai nạn chết, thì nó nói rất là dễ thương: Nó nói cuốn sách này làm cho thay 
đổi một xã hội, làm cho con người mình trở nên tối đẹp hơn, và nó hứa là nó giữ cuôn sách đó mãi 
mãi, và nó sẽ cô gắng làm những điều trong cuốn sách đó. 


Và cũng có em nói rằng, nó tưởng nó là một học sinh xấu, và bị nhà trường phê phán rất 
nhiều lần, nhưng mà khi nó đọc được cuốn sách của Thầy thì nó bỏ thời gian nó coi tỉ vi. Nó đọc 
cuốn sách của Thây vì nó nghĩ rằng do nơi nó có lỗi lầm gì đó, nên nhà trường, cha mẹ học sinh 
tặng nó cuốn sách Đạo Đức Làm Người như vậy. Khi nó đọc cuốn sách nó mới hiểu rằng, tất cả 
mọi người đêu cũng cân học cuốn sách của Thầy dạy, và cuốn cuốn sách đó, nó hứa rằng, sau này 
nó sẽ đem suốt cả cuộc đời nó, và nó giữ gìn như là của báu vậy. 

Vâng, con cũng kính thưa Thây, vừa rôi, chị Vân có đưa thêm một cuốn gọi là Lòng Yêu 
Thương, thì trong cái mùa hè này sẽ cho các em ở trong nhà trường để cho các em lớp 7.1, để các 
em làm bài Thấy giáo sẽ chấm điểm cho các em. Con ước nguyện rằng, cuốn sách của Thầy và 


các Thây cô giáo ở trong các trường và nhất là những bạn đông tu với con gởi lên để nhờ Thây 
cô giáo chám bài đê nhân rộng cải đạo đức này ra tát cả đát nước Việt Nam, như vậy có đúng 
không thưa Tháy? 


Đáp: Sau khi còn một số Lòng Yêu Thương mà Thầy sẽ viết, mấy con đọc bằng nước mắt. 
Nghĩa là đọc xúc động, làm cho lòng yêu thương của mấy con đối với mọi người càng ngày càng 
sáng tỏ thêm và nó ghi nhớ ở trong tâm của mấy con, vì vậy cho nên lúc bấy giờ mọi người sống 
ở trên hành tỉnh này chỉ biết yêu thương và tha thứ với nhau mà thôi. 


Mục đích của Thây là làm sao cho con người biết yêu thương và tha thứ nhau, chúng ta sống 
với một tình thương chân thật tự đáy lòng của chúng ta. 


Thì Ì trong vẫn đề các em đã đọc những sách đạo đức của Thầy, tuy rằng nó đơn sơ, nó chưa 
có đến nỗi mà đọc bằng nước mắt. Sau này sẽ có những cuốn sách đọc bằng nước mắt, nghĩa là 
đọc tới đâu, nước mắt chảy tới đó. Nhân vật ở trong đó, đem lại cho chúng ta một niềm yêu thương 
rất là sâu sắc. Thầy mong rằng cái điều đó là những điều mà Thầy cần phải làm, chứ không phải 
là chỉ viết cuốn sách để đạy tu, để mà chúng ta được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự như 
đức Phật không đâu, mà phải đem đạo đức cho đời bằng những tác phẩm như vậy mới là xứng 
đáng của dân tộc Việt Nam của chúng ta. 


Cho nên hôm nay, mấy em đó đem những tâm tư ngây thơ của chúng mà nói đến sách của 
Thầy qua sự đọc và hiểu biết của chúng, đúng như vậy chứ không sai chút nào đâu, rất là đúng. 
Sau này còn tiếp tục đọc những tác phẩm khác nữa thì chúng sẽ đọc bằng nước mắt với những điều 
mà Thầy đã nói ở trong những tập sách Lòng Yêu Thương. Nhưng nó chưa xong, xong rôi mà 
Thây đưa ra thì chắc chăn Thầy biết rằng, nước mắt của mấy em, TƯỚC mắt của mây con sẽ trải dài 
ở trên những hàng chữ trên trang sách của Thầy. Nó làm cho. mẫy con rất là thấm nhuần cái tình 
yêu thương đó ở trong cái tập sách. Cho nên, mây con hãy cố găng chờ đợi một thời gian nữa sẽ 
có những cuốn sách đạo đức như vậy đó. Bây giờ giờ mấy con còn hỏi Thầy gì thêm nữa không? 


---o0O--- 


Hỏi 4ÉÌ (Tóm tắt): Con về tu viện tu tập, con thấy mọi người tu tập mất căn bản, không biết 
tu cải nào trước, cái nào sau mà đức Trưởng lão đã dạy rát rõ ràng. 


Đáp: Thưa tất cả các huynh đệ, hãy chú ý lắng nghe cho rõ. Đạo Phật có 8 lớp học. Lớp 
Chánh Kiến mà Thầy đang chuẩn bị triển khai cái lớp để dạy các con bước đầu của đạo Phật, 
nhưng đầu phải là cái chuyện muốn mà được. Nếu mà Thầy không rao giảng những cái bài pháp 
mà từ lâu tới nay, chắc mấy con hôm nay chưa biết Thây, có phải không? Cho nên vì vậy, bây giờ 
biết Thấy rồi, rồi bây giờ mới chuẩn bị đi từng bước một, bắt đầu Lớp Chánh Kiến, Chánh Tư 
Duy, đi hết 8 lớp học của người ta mới được chứ. Còn bây giờ chưa có gì hết làm sao mà theo 
Thây học! 


Cho nên vì vậy mà Thầy biết tâm lý con người tham lắm, mà tham phải biết khéo léo thì 
tham này nó sẽ tham tốt chứ đâu phải tham xấu. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con thấy Thầy 
dẫn dắt quá là đúng, không trật chỗ nào hết. Nhưng Thây hồi nãy Thầy có nói rằng, cái lớp Chánh 
Kiến sắp sửa sẽ mở ra 8 cái lớp học của người ta đàng hoàng chứ đâu phải cái chuyện mà không 
có ngọn, không có gốc đâu. Đàng hoàng của chúng ta mà! Đạo Phật đâu đó rành rành hết chứ đâu 
có sai đâu. Cho nên, con đừng có lo, đề rồi từ từ tới là nó sẽ tới à, nó không mắt phần chỗ nào hết 
đâu. Chỉ có thì giờ đi học hay là không đi học thôi. Chứ nó có lớp lang rồi thì nó có giờ khắc. 


Bây giờ, thứ hai, thứ tư, thứ bảy, ba ngày trong một tuần lễ phải có mặt vào buổi sáng, mỗi 
buổi phải học mấy tiếng, đâu ra đó. Còn bây giờ học vài bữa trồn mắt hết rồi sao? Cho nên vì vậy 
mà chuẩn bị cho mấy con học giải thoát thật sự. Tâm nung nấu ở trong lòng các con ham thích tu, 
thì mấy cái lớp này ra đời mới được chứ đâu phải dễ đâu. Ra đời mà mây con không thèm học thì 
thôi quá uống, quá tiếc, phải không? Cho nên vì vậy mà Thầy đang chuẩn bị và theo dõi từng tâm 
ý của tất cả huynh đệ đề rồi chuẩn bị cho những lớp học ra đời, chắc chắn sẽ bảo đảm cho sự học 
của mấy con. 


Bây giờ, những người mấy con không có công ăn việc làm này kia, hoặc có công ăn việc 
làm, mây con quyết tâm mấy con đến tu viện Chơn Như. Còn có những người, người ta không 
quyết tâm, người ta nghe đọc chơi vui thôi, bỏ qua đi không tới đâu. Và đồng thời có những người 
tu cũng bậy bạ, mà cũng không có chịu thưa hỏi kỹ lưỡng gì hết. Đó là những cái mà Thây thấy 
cần phải có những cái lớp học đâu đó đàng hoàng, giờ khắc, đâu ra đó! Chấm điểm, phê bình, tất 
cả cái khen thưởng đều phải có hết. Bởi vì tâm trạng con người phải vậy nó mới tiến bộ trên con 
đường học đạo đức của đạo Phật. 


Thầy đang tư duy suy nghĩ để làm cho càng ngày càng tốt hơn và càng trở thành những lớp 
học đạo đức cụ thê, rõ ràng, lợi ích cho mọi người. Phải không? Con yên tâm đi! 


Thôi bây giờ hết rồi phải không? 


(Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết pháp tại bãi Đá Lài, Hòn Sơn — Rạch Giá, đêm 29/5/2012) 


_—-o2Elicsz---- 


H Cô Hạnh 

I2l Cô Hạnh 

l3 Diệu Tâm 

ll Cự sĩ Phước Lụa 


